CƠ ' SỞ XÃ HỘI 
CỦA 

BÈ LŨ LÂM BƯU: 

PHÁN ĐẢNG 


Diêu Văn Nguyên 


x1 6.31... 


BÀN VỀ CƠ SỞ XÃ HỘI CỦA 
BÈ LŨ LÂM BƯU PHÁN ĐÁNG 


DIÊU VĂN NGUYÊN 


NHÀ XUÂT BẢN NGOẠI VĂN 


In tại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 


LỜI MAO CHỦ TỊCH 


Tại sao Lê-nn nói phải thỉ hành 
chuyên chính vô sản đối với giai cấp tư 
sản, vấn đề này phải làm thấu suốt. 
Không làm thấu suốt vấn đề này thì sẽ trở 
thành xét lại. Phải làm cho cả nước đều 


hiều rõ. 


Chế độ nước ta thi hành hiện nay là 
chế độ hàng hóa, chế độ lương cũng không 
công bằng, có chế độ lương 8 bậc, v.v. 
Những cái đó chỉ có thề hạn chế nó dưới 
nền chuyên chính vô sản. Cho nên, những 
kẻ như Lâm Bưu mà lên nắm quyền thì 
rất dễ dàng thi hành chế độ tư bản. Bởi 
vậy, chúng ta phải đọc nhiều sách Mác—Lê. 


BÀN VỀ CƠ SỞ XÃ HỘI 
CỦA BÈ LŨ LÂM BƯU PHẢN ĐẲNG 


DIÊU VĂN NGUYÊN 


Khi nói về việc phải làm thâu suôt vân đề giai câp vô sản 
thi hành chuyên chính đôi với giai câp tư sản, Mao Chủ tịch 
nêu rõ, Những kẻ như Lâm Bưu mà lên nắm quyền thì 
rất dễ dàng thi hành chế độ tư bản. Bởi vậy, chúng 
ta phái đọc nhiều sách Mác—Lê.” Do đó, một vân đề cực 
kỳ quan trọng đã được đặt ra: vậy bản chât giai câp của “những 
kẻ như Lâm Bưu” là gì? Và cơ sở xã hội đẻ ra bè lũ Lâm Bưu 
phản Đảng là gì? Làm sáng tỏ vân đề này rõ ràng là một việc 
hêt sức cần thiêt để củng cô nền chuyên chính vô sản và ngăn 
chặn sự phục hồi chủ nghĩa tư bản, để châp hành kiên quyêt 
đường lôi cơ bản của Đảng trong giai đoạn lịch sử xã hội chủ 
nghĩa, từng bước tạo ra những điều kiện khiên giai câp tư sản 
không thể tổn tại và cũng không thẻ nảy sinh ra nữa. 

Cũng như sự xuât hiện của mọi bọn xét lại và mọi trào lưu 
tư tưởng xét lại, Lâm Bưu và đường lôi xét lại của hắn chẳng 
phải là một hiện tượng ngẫu nhiên. Lâm Bưu và bè đẳng cuồng 
tín của hẳn là một dúm cực kỳ cô lập trong toàn Đảng, toàn quân 
và nhân dân toàn quôc, song, sự nảy sinh ra chúng, một dúm cô 


kẻ 


lập tột bực mà tự' cho là “ngựa thần bay bổng”, “mặc ý túng 
hoành” đó, lại có một cơ sở giai câp sâu xa trong xã hội. 

Bè lũ Lâm Bưu phản Đảng đại diện cho quyển lợi của giai 
cầp địa chủ và tư sản bị đánh gục, và thê hiện cái cuông vọng của 
bọn phản động bị đánh gục vẫn hòng lật đỗ chuyên chính vô sản 
và phục hồi chuyên chính tư sản, đó là điểu đã khá rõ ràng, 
Bè lũ Lâm Bưu phản Đảng chông lại cuộc Đại cách mạng văn 
hóa vô sản, hêt sức căm thù chê độ xã hội chủ nghĩa với nến 
chuyên chính vô sản ở nước ta, vu không đó là “chuyên chế 
phong kiên”, nguyền rủa đó là “Tân Thủy Hoàng thời nay”, 
Chúng mưu toan “giải phóng thật sự về chính trị và kinh tê” cho 
bọn địa chủ, phú nông, phản cách mạng, phần tử xâu và phái hữu, 
tức là về chính trị cũng như vẻ kinh tê, biên nền chuyên chính 
vô sản thành nền chuyên chính của bọn địa chủ và tư sản mại 
bản, biên chê độ xã hội chủ nghĩa thành chê độ tư bản chủ nghĩa, 
Là bọn đại diện trong Đảng của giai câp tư sản cô hòng phục 
hồi, bè lũ Lâm Bưu phản Đảng đã tân công cực kỳ điên cuồng vào 
Đảng và nền chuyên chính vô sản, đền mức đã lập ra những tô 
chức đặc vụ và rắp ranh làm một cuộc đảo chính bằng bạo lực 
phản cách mạng. Mức điên cuồng đó tỏ rõ, bọn phản động bị 
truât quyền và bị tước mật tư liệu sản xuât ắt sẽ dùng đên tât 
thảy mọi thủ đoạn có thê dùng để cô hòng cướp lại những trận 
địa mà giai câp bóc lột đã bị mât. Chúng ta đều thây rõ sau khi 
bị phá sản cả về chính trị lẫn tư tưởng, thì Lâm Bưu như một 
con bạc khát nước đã dôc túi đánh liều mạng canh cuôi cùng, 
toan ““nuôt tươi” cả giai câp vô sản, rồi đên bước phản quôc chạy 
theo địch. Mọi sự giáo dục, chờ đợi, cứu vãn hét sức kiên nhẫn 
của Mao Chủ tịch và Trung ương Đảng đều chẳng mảy may thay 


2 


đổi được bản chầt phản cách mạng của hẳn, TẠt cả những điểu 
đó đều phần ánh cuộc đầu tranh sông mái giữa giai cÂp vô sản và 
giai cầp tư sản, hai giai cẦp đôi kháng chủ yêu dưới nền chuyên 
chính vô sản, và cuộc đầu tranh này sẽ còn tiêp diễn trong một 
thời gian rât dài. Chừng nào còn các giai cẦp phản động bị đánh 
đỏ, thì trong Đẳng (và trên xã hội) sẽ còn có thể nảy sinh ra những 
kẻ đại diện của giai câp tư sản cô hòng biên nguyện vọng phục 
hồi thành hành động phục hỏi. Bởi vậy, chúng ta phải mài sắc 
cảnh giác, phải tỉnh táo và sẵn sàng đập tan mọi âm mưu của bọn 
phản động trong và ngoài nước, nhât thiết không được lơ là sơ 
suât. Song, nhận thức vân để như vậy vẫn chưa phải là trọn 
vẹn. Bè là Lâm Bưu phản Đảng chẳng những đại diện cho 
nguyện vọng phục hồi của giai câp địa chủ và tư sản bị đánh đỏ, 
mà còn đại diện cho nguyện vọng đoạt quyền của những phần tử 
tư sản mới nảy nở trong xã hội xã hội chủ nghĩa, bản thân chúng 
vôn mang sẵn ít nhiều đặc điểm của những phần tử tư sản mới 
nảy nở, và một sô trong bọn chúng chính là những phần tử tư 
sản mới nảy nở, một sô khẩu hiệu của chúng đáp ứng và phản 
ánh đòi hỏi phát triển chủ nghĩa tư bản của những phần tử tư 
sản và những kể muôn đi con đường tư bản. Chính điểm sau 
là điểm chúng ta cần phải phân tích cặn kẽ hơn. 

Mao Chủ tịch nêu rõ: “*Lê-nin nói, «nền tiều sản xuất 
thì lại từng ngày, từng giờ; luôn luôn đẻ ra chủ nghĩa 
tư bản và giai cấp tư sản một cách tự phát và trên 
những quy mô rộng lớn, Trong một phần giai cấp 
công nhân và một phần đảng viên cũng có tình trạng 
này ra chú nghĩa tư bản và giai cấp tư sản. Trong giai 


cấp vô sản và nhân viên eơ quan đều có những người 


b) 


đeo đuồi lối sống tư sản.” Một sô tên trong bè lũ Lâm 
Bưu phản Đảng chính là những kẻ tiêu biểu cho giai cẬp tử sản 
và chủ nghĩa tư bản mới nảy nở đó. Trong đó, Lâm Lập Quả 
và cái gọi là “hạm đội” nhỏ** của hắn thì đích danh là những 
phần tử tư sản và phản cách mạng chông chủ nghĩa xã hội đã 
nảy sinh trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Sự tồn tại của ảnh hưởng giai câp tư sản cũng như của ảnh 
hưởng chủ nghĩa để quôc và chủ nghĩa xét lại quôc tê là nguồn 
gộc chính trị và tư tưởng đã nảy sinh ra những phần tư tử sản 
mới. Và sự tổn tại của pháp quyển tư sản là cơ sở kinh tê quan 
trọng đã nảy sinh ra bọn này. 

Lê-nin nêu rõ, “Trong giai đoạn đầu của xã hội cộng 
sản (mà người ta vẫn thường gọi là chủ nghĩa xã hội) 
qpháp quyền tư sảm chưa bị xóa bỏ hoàn toàn, mà chỉ 
bị xóa bỏ một phần. chỉ bị xóa bỏ trong phạm vi mà 
cách mạng kinh tế đã được hoàn thành, nghĩa là chỉ 
trong phạm vi có liên quan đến tư liệu sản xuất 
thôi.” Nhưng troug bộ phân khác cúa nó thì pháp 
quyền ấy vẫn còn tồn tại với tư cách là yếu tố điều 
tiết (yếu tố quyết định) việc phân phối sản phầm 
và phân phối lao động giữa các thành viên trong 
xã hội. qÑgười nào không làm thì không được ănm›, 
nguyên tắc xã hội chủ nghĩa ấy đã được thực 
hiện; «số lượng lao động ngang nhau thì hưởng số 
lượng sản phầm ngang nhau›, nguyên tắc xã hội chủ 

*Lâm Lập Quả—con trai của Lâm Bưu. 


**“Hạm đội” nhỏ—biệt hiệu của tổ chức đặc vụ của bè lũ Lâm Bưu phản 
Đảng. 


nghĩa này nữa cũng đã được thực hiện. Nhưng đó vẫn 
chưa phải là chủ nghĩa cộng sản, và điều đó vần chưa 
gạt bỏ được «pháp quyền tư sảm là thứ pháp quyền 
cung cấp một sổ lượng sản phầm ngang nhau cho 
những người không ngang nhau với số lượng lao 
động không ngang nhau (không ngang nhau trong 
thực tế).” 

Mao Chủ tịch nêu rõ: Trung Quốc là một nước xã 
hội chủ nghĩa. Trước giải phóng thì cũng na ná như chủ 
nghĩa tư bản. Ngày nay vẫn thi hành chế độ lương 8 
bậc, phân phối theo lao động; trao đôi bằng tiền tệ, 
những điềm này chẳng khác gì mấy so với xã hội cũ. 
Chỉ có khác là chế độ sở hữu đã thay đồi.” “Chế độ 
nước ia đang thi hành hiện nay là chế độ hàng hóa, chế 
độ lương cũng không công bằng, có chế độ lương 8 
bậc, v.v. Những cái đó chỉ có thề hạn chế nó dưới nền 
chuyên chính vô sản.” 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa vẫn tồn tại hai chê độ sở hữu 
xã hội chủ nghĩa: chê độ sở hữu toàn dân và chê độ sở hữu tập 
thẻ, điều này đã quyêt định: Chê độ nước ta đang thi hành 
hiện nay là chê độ hàng hóa. Sự phân tích của Lê-mn và Mao 
Chủ tịch đều cho chúng ta hay rằng, đôi với phần pháp quyền 
tư sản không khỏi còn tôn tại trong lĩnh vực phân phôi và trao 
đổi dưới chê độ xã hội chủ nghĩa, thì cần phải hạn chê nó dưới 
nền chuyên chính vô sản, nhằm từng bước thu hẹp ba chênh 
lệch chủ yêu*, thu hẹp sự chênh lệch giữa các câp bậc, từng 


*Ba chênh lệch chủ yêu là chênh lệch giữa công nghiệp và nông nghiệp, 
giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động chân tay và lao động trí óc. 


B 


bước tạo nên những điều kiện vật chất và tỉnh thần nhằm xóa 
bỏ những chênh: lệch đó trong quá trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa lâu dài. Nêu không làm như vậy, mà trái lại đòi củng cô, 
mở rộng và tăng cường pháp quyền tư sản cũng như cái phần 
không bình đẳng do nó mang lại, thì hiện tượng phân hóa hai 
chiều ắt sẽ nảy sinh, tức là về mặt phân phôi, một sô ít người 
sẽ chiêm được ngày càng nhiều hàng hóa và tiền bạc bằng những 
con đường hợp pháp nào đó và rât nhiều con đường phi pháp, 
những tư tưởng tư sản như làm giàu phât nhanh và tranh quyền 
đoạt lợi được khích động bởi sự “kích thích vật chât” ây sẽ tràn 
lan, những hiện tượng biên của công thành của tư, đầu cơ trục 
lợi, tham ô hủ hóa, trộm cắp hôi lộ v.v. cũng sẽ phát triển, nguyên 
tắc trao đôi hàng hóa tư bản chủ nghĩa sẽ thâm nhập sinh hoạt 
chính trị thậm chí sinh hoạt trong Đảng, làm tan rã nền kinh tê 
xã hội chủ nghĩa có kê hoạch, sẽ đẻ ra những hành vi bóc lột tư 
bản chủ nghĩa như biên hàng hóa và tiền bạc thành tư bản, coi 
sức lao động như hàng hóa, sẽ thay đôi tính chât sở hữu của một 
sô ngành và đơn vị đã thi hành đường lôi xét lại, tình trạng áp 
bức và bóc lột nhân dân lao động sẽ lại phát sinh. Kêt quả là 
trong đẳng viên, công nhân, nông dân giàu có, nhân viên cơ quan 
đều sẽ nảy sinh một sô ít phần tử tư sản mới và những kẻ phât to 
hoàn toàn phản bội giai câp vô sản và nhân dân lao động. Đúng 
như lời các đồng chí công nhân nói: ““Nêu không hạn chê pháp 
quyển tư sản thì thứ pháp quyền đó sẽ hạn chê bước phát triển 
của chủ nghĩa xã hội và giúp sức cho sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bản.” Và một khi sức mạnh kinh tê của giai câp tư sản phát 
triên đên một mức độ nhât định, thì những kẻ đại diện cho chúng 
sẽ đòi quyền thông trị về chính trị, đòi lật đỗ nền chuyên chính 


6 


vô sản và chê độ xã hội chủ nghĩa, đòi thay đổi toàn bộ chê độ 
sở hữu xã hội chủ nghĩa, công khai phục hồi và phát triển chê 
độ tư bản. Giai câp tư sản mới mà lên nắm quyền, thì trước hết 
chúng sẽ đàn áp đẫm máu nhân dân và phục hồi chủ nghĩa tư bản 
trong kiên trúc thượng tầng gồm các lĩnh vực tư tưởng và văn 
hóa. Tiệp đó, chúng sẽ tiên hành phân phôi dựa theo mức chiêm 
giữ được tư bản và quyền lực nhiều hay ít, nguyên tắc “phân 
phôi theo lao động” chỉ còn lại cái vỏ, một nhúm phẩn tử tư 
sản mới khi đã nắm độc quyền về tư liệu sản xuât cũng sẽ nắm 
độc quyển về phân phôi hàng tiêu dùng và mọi sản phẩm khác, 
Đây là quá trình phục hồi đã xảy ra ở Liên Xô hiện nay. 

Về bè lũ Lâm Bưu phản Đảng đã không từ một thủ đoạn nào 
để vơ vét của cải, đeo đuổi lôi sông tư sản cùng xa cực xỉ, lợi 
dụng pháp quyền tư sản làm đủ mọi điều đen tôi, nham hiểm và 
xâu xa như thê nào, đã được mọi người vạch trần và phê phán 
rât nhiều. _ Song điều nói rõ được vân đề hơn cả là bản kê hoạch 
đảo chính phản cách mạng: “kỳ yêu về «công trình 57l›”, trong 
đó, không phải cái gì khác, mà chính là quan niệm pháp quyền 
tư sản đã được bè lũ Lâm Bưu phản Đảng lợi dụng đẻ xúc xiêm 
hoặc khích động một sô người nào đó trong các giai câp đứng ra 
chông nền chuyên chính vô sản. Hoặc nói một cách khác là, thứ 
quyền lợi giai câp thể hiện trong bản kê hoạch ây chẳng những 
đại diện cho quyền lợi của giai câp tư sản cũ, mà hơn nữa chính 
là đại diện cho quyền lợi của một sô phần tử tư sản mới và của 
một sô ít những kẻ toan lợi dụng pháp quyền tư sản để phát 
triển chủ nghĩa tư bản. Do đó, mũi nhọn đả kích của nó đã 
chĩa đúng vào đường. lôi cách mạng vô sản của Mao Chủ tịch, và 
nó tỏ ra hêt sức thù hằn những sự hạn chê của nền chuyên chính 


ï 


vô sản nước ta đôi với pháp quyền tư sản qua cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. 

Bè lũ Lâm Bưu phản Đảng vu cáo việc cán bộ cơ quan vào 
trường cán bộ 7-5 là “thât nghiệp trá hình”; công kích việc rút 
gọn bộ máy hành chính để gần gũi quân chúng là đã kích cán 
bộ. Theo chúng thì cán bộ phải là những cụ lớn cưỡi đầu cưỡi 
cỗ nhân dân, cho nên hễ tham gia lao động sản xuât tập thê thì 
tức là “thât nghiệp”. Đây là nhằm xui bây một sô người trong 
nhân viên cơ quan muôn mở rộng pháp quyền tư sản, làm quan 
làm cụ lớn và nặng lồi sông tư sản đứng ra chông lại đường lỗi 
của Đảng và chê độ xã hội chủ nghĩa. 

Bè lũ Lâm Bưu phản Đảng vu cáo việc trí thức kêt hợp với 
công nông, về sông tại nông thôn và miền núi là “chẳng khác gì bị 
lao cải trá hình”. Những thanh niên có giác ngộ cộng sản chủ 
nghĩa hêt lớp này đên lớp khác hăng hái sôi nội về nông thôn, 
đó là một việc làm vĩ đại có ý nghĩa sâu xa nhằm thu hẹp ba chênh 
lệch chủ yêu nói trên và hạn chê pháp quyền tư sản, tât cả những 
người cách mạng đều nhiệt tình ca ngợi việc này, còn những người 
thâm nhiễm tư tưởng tư sản, nhât là bị ràng buộc bởi quan niệm 
pháp quyền tư sản thì lại phản đôi. Vân đề có kiên trì được hay 
không việc thanh niên có văn hóa liệt hợp với công nông liên quan 
trực tiếp với cuộc cách mạng giáo dục đại học có kiên trì được 
hay không con đường của Nhà máy làm máy công cụ Thượng 
Hải—học sinh chẳng những đên từ công nông, mà còn trở về với 

công nông. Bè lũ Lâm Bưu phản Đảng hêt sức hẳn học trước 
việc này, chẳng những tỏ rõ chúng đôi lập với nhân dân lao động, 
mà còn bộc lộ chúng lợi dụng pháp quyền tư sản để tân công 
Đảng, hòng xúi giục một sô người chịu ảnh hưởng quan niệm 


8 


._——9 —~————Ñ 


pháp quyền tư sản khá sâu chông lại cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Cương lĩnh của chúng là mở rộng sự chênh lệch giữa 
thành thị và nông thôn, giữa lao động trí óc và lao động chân tay, 
biên thanh niên có văn hóa thành tầng lớp quý tộc mới, toan lây 
đó đề tranh thủ sô người chịu ảnh hưởng quan niệm pháp quyền 
tư sản khá sâu ây, ùng hộ cuộc đảo chính phản cách mạng của 
chúng. 

Đè lũ Lâm Bưu phản Đảng vu cáo việc giai câp công nhân 
nêu cao tinh thần cộng sản và phê phán món “kích thích vật chât” 
của chủ nghĩa xét lại là “bị bóc lột trá hình”. Lâm Bưu là tên 
quảng cáo cuồng nhiệt cho món “kích thích vật chât”. Hắn 
tự tay ghi trong cuôn số kín của hắn những câu: “kích thích vật 
chât vẫn là cần thiết”, “chủ nghĩa duy vật kích thích vật chât”, 
“dụ dỗ: bằng chức vị, bổng lộc và ân huệ” và những câu xằng 
Dbậy sặc mùi xét lại khác. Một tên đồng bọn quan trọng trong bè 
lũ Lâm Bưu phản Đảng cũng ghi trong cuôn số kín của hắn câu: 
“nguyên tắc phân phôi theo lao động và kích thích vật chât” là 
“động lực quyết định” trong việc phát triển sản xuât. Bề ngoài 
chúng chủ trương dùng tiền bạc “kích thích” công nhân, thực 
tê là toan mở rộng vô hạn sự chênh lệch về câp bậc trong công 
nhân, đẻ đào luyện và mua chuộc trong giai câp công nhân một sô 
ít tẳng lớp đặc thù phản bội nền chuyên chính vô sản và cũng 
phản bội quyền lợi của giai câp vô sản, cũng như để chia rẽ sự 
đoàn kêt của giai câp công nhân. Chúng đục ruỗng công nhân 
bằng thê giới quan tư sản, và toan biên một sô ít người trong giai 
câp công nhân chịu ảnh hưởng quan niệm pháp quyền tư sản 
khá sâu thành một trong những lực lượng ủng hộ chúng chông 
lạ chuyên chính vô sản. Bọn Lâm Bưu “đặc biệt” chú ý đên 


9 


việc dùng “tiền lương” dụ dỗ “công nhân trẻ”, cái gọi là “dụ 
dỗ: bằng chức vị, bồng lộc và ân huệ” chính là mưu ma chước 
quỳ của chúng, điều này đã từ mặt phản diện cho chúng ta thây 
rằng, công nhân trẻ, nhât là những công nhân trẻ đã trở thành 
cán bộ, cần phải tự giác chông lại sự cám dỗ bằng vật chât của 
giai câp tư sản và mọi sự tâng bôc theo quan niệm pháp quyền 
tư sản, phải giữ vững và nêu cao tinh thần cách mạng cộng sản 
chủ nghĩa phân đâu anh dũng cho sự nghiệp giải phóng hoàn toàn 
giai câp vô sản và toàn thê loài người, phải cô gắng võ trang cho 
mình bằng thê giới quan mác-xít—lê-nin-nít, chớ để đầu óc 
mình bị choáng váng trước cái thê giới hào nhoáng của những 
thứ như: hàng hóa, sự trao đôi bằng tiền tệ, sự tâng bôc nhỏ hèn 
mọn, xiêm my nịnh hót, lôi bè kéo cánh v.v., mà sa vào cạm bẫy 
của những tên bịp bợm chính trị như phường Lâm Bưu hoặc 
những tên địa chủ và tư sản trong xã hội. Bọn này bề ngoài mượn 
tiếng “quan tâm” công nhân trẻ, thực tê là “kích thích” họ lao 
vào con đường tư bản chủ nghĩa, có thể nói, chúng là những tên 
“phạm tội xúc xiêm” về chính trị Những phần tử tư sản mới 
nảy nở thiêu kinh nghiệm thì ở đằng trước làm mọi điều phạm 
tội phạm pháp, còn những tên tư sản cáo già thì núp đằng sau bày 
mưu vạch kê, đó là một hiện tượng thường bắt gặp trong cuộc 

đâu tranh giai câp trên xã hội hiện nay. Chúng ta đặc biệt chú 

trọng trừng trị những tên phạm tội xúc xiêm giâu mặt trong khi 

xử lý những vụ thanh thiêu niên phạm tội do bị chúng đầu độc, 

phương châm này phải tiêp tục kiên trì mãi. “Trong cuộc đâu 

tranh hiện thực đã xuât hiện hàng loạt công nhân trẻ đứng lên đầu 

tranh dứt khoát chông sự đục ruỗng của giai câp tư sản, chúng ta 

phải ủng hộ họ và tông kêt những kinh nghiệm đâầu tranh của họ. 


10 


Bè lũ Lâm Bưu phản Đảng còn vu cáo là nông dân “thiêu ăn 
thiêu mặc”, vu cáo là cán bộ trong quân đội ““mức sông bị hạ thâp”, 
vu cáo những Hồng vệ binh nêu cao tính thần dám nghĩ, dám 
nói, dám xông pha, dám làm và dám cách mạng nhằm phê phán 
giai câp tư sẳn trong Đại cách mạng văn hóa là “bị lợi dụng”... 
Tât cả những điều đó, không một điều nào là không nhằm phủ 
định hoàn toàn chê độ xã hội chủ nghĩa và đường lôi quần chúng 
của Đảng, phủ định sự chuyên chính của giai câp vô sản đôi với 
giai câp tư sản, mở rộng pháp quyền tư sản và phục hồi chủ nghĩa 
tư bản. Chúng vu cáo nông dân “thiêu ăn thiêu mặc”, là nhằm 
xúi giục nông dân “chia tât ăn sạch”, làm tan rã và xóa bỏ nền 
kinh tê tập thẻ xã hội chủ nghĩa. Nêu làm theo đường lôi này 
thì kêt quả là: một sô ít người sẽ ngoi lên thành giai câp tư sản 
mới, còn tuyệt đại đa sô sẽ bị chủ nghĩa tư bản bóc lột, đây là cái 
quang cảnh mà bọn địa chủ, phú nông và một sô trung nông giàu 
có chạy theo con đường tư bản chủ nghĩa ở nông thôn hằng mong 
mỗi. 

Giờ đây, chúng ta đã có thê thây rõ cái gọi là “xây dựng chủ 
nghĩa xã hội chân chính” của Lâm Bưu là cái gì rồi. Đó tức là 
núp dưới chiêu bài xã hội chủ nghĩa để mở rộng pháp quyền tư 
sản, khiên những phần tử tư sản mới và một sô phe phái và tập 
đoàn muôn đi con đường tư bản chủ nghĩa câu kết với giai câp 
địa chủ và tư sản đã bị đánh đồ, “chỉ huy tât cả, điều động tât 
cả", nhằm lật đỗ nền chuyên chính vô sản và phục hồi chủ nghĩa 
tư bản. Mà những kẻ như Lâm Bưu là đại diện về chính trị của 
chúng. Cái cương lĩnh mà bè lũ Lâm Bưu phân Đảng vạch ra 
trong bản ““kỳ yêu về «công trình 5719” ây, chẳng phải từ trên trời 
rơi xuông, cũng chẳng phải vôn đã có sẵn trong bộ óc mà chúng 


11 


tự cho là “siêu thiên tài”, mà là sự phản ánh của tồn tại xã hội. 
Nói cho sát hơn là: xuât phát từ lập trường tư sản phản động 
của chúng, bè lũ Lâm Bưu phản Đảng đã phản ánh những đòi 
hỏi của bọn địa chủ, phú nông, phản cách mạng, phần tử xâu và 
phái hữu chưa được cải tạo và chỉ chiêm chừng mây phần trăm 
sô dân, phản ánh đòi hỏi của một sô ít phần tử tư sản mới và những 
kẻ muôn lợi dụng pháp quyền tư sản để ngoi lên thành những 
phần tử tư sản mới, chỗng lại đòi hỏi của nhân dân cách mạng 
chiêm trên 909⁄ sô dân kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa. 
Chúng dùng thuyêt tiên nghiệm duy tâm để chông lại thuyết 
phản ánh duy vật, song sự hình thành tư tưởng phản cách 
mạng của chúng thì lại phải cắt nghĩa bằng thuyêt phản ánh 
duy vật. 

Tại sao những kẻ như Lâm Bưu mà lên nắm quyền thì rât 
để dàng thi hành chê độ tư bản? Đó là vì trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa chúng ta còn có giai cầp và đâu tranh giai câp, còn có 
mảnh đât và những điều kiện nảy sinh ra chủ nghĩa tư bản. 
Nhằm từng bước giảm bớt và cuôi cùng tiên tới xóa bỏ mảnh 
đât và những điều kiện đó, chúng ta cần phải kiên trì tiệp tục 
làm cách mạng dưới nền chuyên chính vô sản. Đó là nhiệm vụ 
của đội tiên phong vô sản dưới sự chỉ dẫn của đường lôi cách mạng 
của Mao Chủ tịch phải trải qua sự cô gắng kiên cường bât khuât 
của mây thê hệ mới hoàn thành được. Do đó, chúng ta phải 
kiên trì đường lôi cơ bản của Đảng, nâng cao giác ngộ chính 
trị của giai câp công nhân, củng cô khôi liên minh công nông, đoàn 
kêt tât cả mọi lực lượng có thể đoàn kêt, đồng thời đoàn kêt và 
lãnh đạo đông đảo quần chúng cách mạng tự giác cải tạo thê giới 
quan của mình thông qua thực tiễn đâu tranh chông kẻ thù giai 


12 


—————— 


— “ 


cầp và ba phong trào cách mạng lớn*; phải củng cô và phát triển 
chè độ sở hữu xã hội chủ nghĩa của toàn dân và của tập thể quần 
chúng lao động, ngăn chặn sự phục hồi của pháp quyền tư sản đã 
bị xóa bỏ về mặt chẻ độ sở hữu, tiễp tục hoàn thành từng bước 
trong một thời gian tương đôi dài phần nhiệm vụ chưa hoàn thành 
về mặt cải tạo chê độ sở hữu ; đồng thời, trên hai mặt khác của 
quan hệ sản xuât, tức là quan hệ giữa người với người và quan 
hệ phân phôi, phải hạn chê pháp quyền tư sản, phê phán quan 
niệm pháp quyền tư sản, không ngừng làm yêu cơ sở nảy sinh chủ 
nghĩa tư bản. Vậy, phải kiên trì cuộc cách mạng trong lĩnh vực 
kiên trúc thượng tầng, đi sâu phê phán chủ nghĩa xét lại, phê 
phán giai câp tư sản, thực hiện sự chuyên chính toàn diện của 
giai câp vô sản đôi với giai câp tư sản. 

Trong những buôi nói chuyện khi đi kiểm tra công tác ở các 
địa phương hồi tháng 8 đên tháng 9 năm 1971, Mao Chủ tịch có 
nói: “Chúng ta hát Quốc tế ca đã 50 năm rồi; trong 
Đảng ta vẫn có kẻ 10 lần gây chia rẽ. Tôi thấy còn có 
thề gây 10 lần, 20 lần, 30 lần nữa, các đồng chí có tin 
không nào? Các đồng chí không tin, dù sao tôi vẫn 
tin. Tiến đến chủ nghĩa cộng sản sẽ không còn đấu 
tranh nữa ư? Tôi không tin. Tiến đến chủ nghĩa cộng 
sản vẫn còn có đấu tranh, nhưng sẽ là đấu tranh giữa 
cải mới và cái cũ, giữa cái đúng và cái sai. Dù mấy vạn 
năm về sau, cái sai vẫn là không được, vẫn không thề 


đứng vững được.” Lê-nin đã nói: “Đúng, lật đồ được 


*Ba phong trào cách mạng lớn là đâu tranh giai câp, đầu tranh sản xuât 
và thực nghiệm khoa học. 


13 


bọn địa chủ và giai cấp tư sản, như thế là chúng ta đã 
dọn đường cho mình đi tới chủ nghĩa xã hội, nhưng 
như thế chưa phải là đã xây dựng được lân đài chủ 
nghĩa xã hội. Trên mảnh đất đã được dọn sạch quang 
một thế hệ tư sản eù thì lại thường xuyên xuất hiện 
những thế hệ mới, vì trên mảnh đất ấy đã đẻ ra và vẫn 
đang đẻ ra vô số bọn tư sản. Và có một số người đã 
nhìn việc chiến thắng bọn tư bản với cách nhìn của 
những người tiều tư hữu: «bọn tư bản đã vơ vét được 
một mở rồi, giờ đây phải đến lượt ta thôb; thì chính 
là mỗi người trong bọn họ đều là nguồn đẻ ra thế 
hệ tư sản mới.” Lê-nin đã nói về tính chât lâu dài của 
cuộc đâu tranh giai câp trong xã hội, Mao Chủ tịch thì nói về tính 
chât lâu dài của cuộc đầu tranh giữa hai đường lôi đã hình thành 
bởi cuộc đầu tranh giai câp ngoài xã hội phản ánh vào trong Đảng. 

Chúng ta phải thông qua những cuộc đâu tranh giai câp và đâu 

tranh đường lôi như vậy để không ngừng chiên thẳng mọi hoạt 

động thi hành chủ nghĩa xét lại, gây chia rẽ và giở âm mưu quỷ kê 

của giai câp tư sản và những kẻ đại diện của chúng, mới có thể 

từng bước tạo nên những điều kiện làm cho giai câp tư sản không 

thể tồn tại cũng không thê nảy sinh ra nữa, và cuôi cùng tiêu diệt 

giai câp, và đó là một sự nghiệp vĩ đại phải hoàn thành trong suôt 

thời kỳ lịch sử chuyên chính vô sản. 

Ñói chung, những phần tử tư sản mới nảy sinh ra bởi sự 
đục ruỗng của tư tưởng tư sản và sự tồn tại của pháp quyền tư 
sản đều mang đặc điểm chính trị của những kẻ lá mặt lá trái và 
những kẻ phât nhanh. Đẻ tiên hành những hoạt động tư bản 
chủ nghĩa với nền chuyên chính vô sản, bọn chúng thê nào cũng 


14 


phải trương ra những chiêu bài xã hội chủ nghĩa này nọ; và do 
những hoạt động phục hồi của chúng không phải nhằm giành lại 
những tư liệu sản xuât của chúng đã bị mât mà là nhằm cướp lây 
những tư liệu sản xuât chúng chưa hề chiêm hữu, cho nên chúng 
tỏ ra cực kỳ tham lam, và lăm le nuôt trửng ngay trong một lúc 
những của cải thuộc sở hữu toàn dân hoặc sở hữu tập thẻ, đẻ 
biên thành của riêng. Bè lũ Lâm Bưu phản Đảng đúng là sẵn 
có những đặc điểm chính trị như vậy.. “Mi là loài sói Trung 
Sơn, hễ mà đắc chí cuồng ngông tức thì”, đó là hai câu thơ trong 
«Hồng lâu mộng» dùng để khắc họa tính cách dã man hiểm độc 
lại khéo “quyền biên xoay xở”” của tên Tôn Thiệu Tỏ, nêu đem 
tặng lại cho bè lũ Lâm Bưu phản Đảng thì cũng rât khớp. Trước 
khi “đắc chí”, tức là trước khi nằm được một sô quyển hành về 
chính trị và kinh tê, thì Lâm Bưu giở thủ đoạn hai mặt phản cách. 
mạng đẻ đánh lừa Đảng, đánh lừa quần chúng, và lợi dụng sức 
mạnh của phong trào quần chúng phục vụ cho mục đích của hẳn; 
nhằm đạt được điều này, hắn có thể trương ra những chiêu bài 
cách mạng hoặc hét lên những khẩu hiệu cách mạng đã do hẳn 
bóp méo. Trong một bức thư việt vào hồi đầu Đại cách mạng văn 
hóa, khi phân tích cái thê giới nội tâm của bọn Lâm Bưu, Mao 
Chủ tịch đã vạch rõ: “Tôi đoán bản ý của họ là, mượn tay 
Chung Quy* đề xua tà”. Sự phân tích của Người đã làm sáng 
tỏ hiện tượng đó. ““Mượn tay”, có nghĩa là viên gạch dùng 
để gõ cửa, khi đã đạt được mục đích là bọn chúng không cần 
thiết nữa, và còn toan quay lại thủ tiêu một cách hung hãn sự 


*Chung Quỳ—một nhân vật truyền thuyêt, truyền rằng có tài xua tà trử 
ma. 


15 


“mượn tay” đó. Bắt kỳ lạ giở thủ đoạn hai mặt phẫn cách mạng, 
phầt cờ hồng chồng lại cờ hồng, “trước mặt nói thật hay, sau lưng 
giờ ngón độc”, hoặc như lời của bè lũ Lâm Bưu phản Đảng tự 
thú: “trương ngọn cờ của Mao Chủ tịch đẻ đả kích lực lượng 
của Mao Chủ tịch” cũng thê, đều là cùng một lôi làm với sự diễn 
đạt khác nhau. Đền khi bè lũ Lâm Bưu phản Đảng như chính 
bọn chúng tự miêu tả, cho rằng “trải qua mây năm chuẩn bị, 
đã có sự nâng cao tương đôi về trình độ tư tưởng, tô chức và 
quân sự, đã có cơ sở nhât định về tư tưởng và vật chât”, thì bọn 
chúng đã tức thì cuồng ngông. Tại những đơn vị, những ngành 
mà chúng đã nắm được, không chê được, thì chúng đã biên chế 
độ công hữu xã hội chủ nghĩa thành chê độ tư hữu của bè lũ 
Lâm Bưu phản Đảng, và ngày càng lộ rõ dã tâm chính trị ngông 
cuồng của chúng, dã tâm đó đã bành trướng lên theo đà “đắc 
chí” của bọn chúng, giông hệt lòng tham của bọn tư sản đã bành 
trướng lên theo đà tư bản tích lũy thêm được, và cả hai đều bành 
trướng một cách vô hạn. Mác đã phanh phưi giai câp tư sản 
rằng: “Là nhà tư bản, hắn ta chí là sự hiện thân của tư 
bản. Linh hồn của hắn ta chính là linh hồn của tư 
bản.” Là kể đại diện của giai câp tư sản ở trong Đảng, 
linh hồn của Lâm Bưu cũng chẳng qua là linh hồn của bọn tư 
sản cũ đã bị đánh đỗ song vẫn nuôi giâc mộng phục hồi và linh 
hồn của bọn tư sản mới đang nảy sinh và toan trèo lên ghê thông 
trị Qua sự phân tích giai câp, thì nguồn gôc của những hoạt 
động chính trị phản cách mạng đảo điên trái khoáy của bè lũ 
Lâm Bưu đã rât rõ ràng: chúng tuyên truyền đạo Không Mạnh, 
chúng phản bội Đảng, phản bội nhân dân Trung Quôc, ôm chân 
bọn đê quôc xã hội, đó chính là những điều nhơ nhuôc mà giai 


16 


-._ _—— 


- K~ 


—... 


cầp tư sản mại bản Trung Quốc tôn thờ Khổng Tử và bán nước 
trước kia đã làm, còn việc bọn chúng điên rồ rắp tâm làm cuộc 
đảo chính phản cách mạng, thì cũng chỉ là rập theo thủ đoạn 
của giai câp tư sản ở nhiều nước trên thê giới đã dùng mòn tay và 
đền nay vẫn tiêp tục dùng. 

Nhiệm vụ của chúng ta là, một mặt phải từng bước cuôc bỏ 
mảnh đât đẻ ra giai câp tư sản và chủ nghĩa tư bản; mặt khác kịp 
thời nhận mặt được giai câp tư sản mới như bè lũ Lâm Bưu 
chẳng hạn khi chúng đã nảy sinh hoặc đang nảy sinh. Tầm quan 
trọng của việc học tập chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa Lê-mn, tư 
tưởng Mao Trạch Đông là ở đây. Xa la sự chỉ đạo của chủ 

¬. Mác, chúng ta sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ 
-§ 
đện, vẫn còn có thẻ mắc lừa, thậm chí hồ đồ theo chúng lao xuông 


m hai mặt kể trên; hơn nữa khi trào lưu tư tưởng xét lại tràn 


cỏn đường tội lỗi bởi trong óc mình có quan niệm pháp quyền 

tử sản hoặc không phân rành rọt được trào lưu này. Nêu chẳng 

phải thê, thì cớ sao khi một đường lôi xét lại vừa xuât hiện đã 
Ai người chạy theo? Cớ sao bè lũ Lâm Bưu lại có thể giở ngón 
“b 


p bợm bằng thuyêt duy tâm cộng với sự phá đám tại Hội nghị 
— toàn thể lần thứ hai Ban châp hành trung ương Đảng khóa 9‡ Cớ 
sao những luận điệu trắng trợn của bè lũ Lâm Bưu phản Đảng 
nhằm chia rẽ Đảng, lật đỗ nền chuyên chính vô sản lại ăn khách 
trong sô ít cán bộ? Cớ sao các “hạm đội” lớn, nhỏ có thê công 
khai dùng những thủ đoạn chè chén, biêu xén, phong quan tân 
chức v.v. để kéo phe cánh, lập biệt phái và hoạt động âm mưu? 
Cớ sao bọn chúng lại ghi trong số kín của chúng câu: “lây kỹ 
thuật che lầp chính trị", để làm sách lược hoạt động phản cách 
mạng Ờ đây có những bài học sâu sắc, Năm 1959, trong cuộc 


1ï 


đầu tranh chồng bè lñ Bành Đức Hoài phản Đảng, Mao Chủ tịch 
đã nêu rõ: “*Ñguy eøœ' chinh hiện nay là chủ nghĩa kính 
nghiệm”, cho nên phải nghiêm chỉnh đọc sách, mười mây năm 
nay, Mao Chủ tịch đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại ý kiên này, Người 
nhần mạnh những cán bộ cao câp và trung câp của Đảng trước 
hệt là các ủy viên Trung ương “°Pùy theo tỉnh hình khác 
nhau đều phải nghiêm chỉnh đọc sách và học tập, 
thấm nhuần chủ nghĩa Mác”, Người còn nhân mạnh: 
“mấy năm nay phải đặc biệt chú ý tuyên truyền chủ 
nghĩa Máe—Lê-nin”, sau khi bè lũ Lâm Bưu phản Đảng sụp 
đô, Người lại một lần nữa nói: ““Fôi chính thức khuyên các 
đồng chí hãy đọc một ít sách??;, và gần đây Người lại nhân 
mạnh một lần nữa điểm này khi nói tới vân để chuyên chính 
vô sản. Những lời dạy bảo ân cần thâm thâu ý nghĩa sâu sắc 
của Người thật thân thiệt biệt bao đôi với chúng ta! Các đồng 
chí trong toàn Đảng, đặc biệt là các cán bộ cao câp, nhât thiết phải 
coi việc học tập này là một việc lớn liên quan đên vân đề củng 
cô nền chuyên chính vô sản mà nắm cho chắc, đôi với những luận 
đoán và những tác phầm chủ yêu về chuyên chính vô sản của 
Mác, Lê-nin, và của Mao Chủ tịch, trước hêt bản thân phải học 
cho tôt và hiểu cho thâu, cô gắng trình bày rõ vân để bằng cách 
gắn liên lý thuyêt với thực tiễn, cô gắng gột bỏ những tư tưởng 
tác phong tư sản xa rời quần chúng còn tồn tại trong đầu óc và 
trong hành động của mình, hòa mình với quần chúng, thật sự 
làm một người xúc tiên những sự vật mới xã hội chủ nghĩa phát 
triển, biêt phân biệt và dám tây chay sự đục khoét của chủ nghĩa 
tư bản. Nhât thiết phải nêu cao và kê thừa mãi truyền thông 
vẻ vang phân đầu gian khổ của Đảng ta được hình thành trong 


18 


.. 


——— 


Ƒ— mm 


mầy chục năm qua. _ Phải nắm vững tình hình, nghiên cứu chính 
sách, kể cả chính sách kinh tê, Phương châm nắm khâu cách 
mạng, thúc đây sản xuât, thúc đây công tác, thúc đây việc chuẩn 
bị đồi phó với chiền tranh, đã thi hành có kết quả, phải kiên trì. 
Phải chú ý phân biệt hai loại mâu thuẫn tính chât khác nhau, đánh 
trúng và đánh mạnh vào một dúm phần tử xâu, đôi với những 
ảnh hưởng chủ nghĩa tư bản trong quần chúng, phải dựa theo 
công thức “đoàn kết—phê bình—đoàn kết”; chủ yêu điải 
quyêt bằng các phương pháp học tập và nâng cao giác ngộ, ủng hộ 
những sự việc tiên tiên kiên quyẻt tây chay chủ nghĩa tư bản, so 
sánh hai cuộc sông trước và nay, giáo dục thuyết phục, phê bình 
và tự phê bình đẻ đạt tới đoàn kêt 95% cán bộ và 95% quần chúng. 
Việc phê phán khuynh hướng tư bản chủ nghĩa phải gây dư luận, 
phải tranh thủ đa sô, phải khêu gợi tỉnh thân tự giác và có sự 
hướng dẫn tích cực. Đôi với sô cá biệt đã lún sâu vào vũng lầy 
tư bản chủ nghĩa, thì phải hét lên một tiêng: “Đồng chí, hãy 
mau quay lại!” 

Ở' đầu bài này chúng tôi đã nêu rõ: bè l Lâm Bưu phản 
Đảng là một dúm hêt sức cô lập trong nhân dân cả nước. Và 
đẻ phân tích nguồn gôc giai câp nảy sinh ra bè lñ Lâm Bưu phản 
Đảng, chúng tôi đã chỉ rõ mảnh đât và điều kiện đã đẻ ra chúng. 
Sau khi trình bày về mặt này, chúng tôi thây còn cần phải nêu 
rõ: bè lũ Lâm Bưu phản Đảng hết sức suy yêu về bản chât, chúng 
chẳng qua là con hỗ giây như hết thảy các bọn phản động. Tât 
cả những hoạt động phản cách mạng của bè lũ Lâm Bưu phản 
Đảng chỉ đánh dâu những thât bại và cảnh khôn quẫn của chúng, 
chứ chẳng hề đánh dâu sự thắng lợi nào của chúng. Chê độ xã 
hội chủ nghia nhât định sẽ thay thê chê độ tư bản chủ nghĩa, 


19 


chủ nghĩa cộng sản nhât định sẽ giành được thắng lợi trên cả thệ 
giới, đó là một quy luật khách quan không tùy thuộc ý chí của 
con người. Xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã hội thoát thại 
từ xã hội cũ, “vì vậy, về mọi phương điện kinh tế, đạo 
đức, tri tuệ, xã hội này còn giữ những dấu vết của xã 
hội cũ, xã hội đã đẻ ra nó”. Điều này không có gì lạ cả, 
Lịch sử 25 năm qua đã cho chúng ta biết: miễn là chúng ta giữ 
vững nền chuyên chính vô sản, kiên trì học thuyêt của Mao 
Chủ tịch về tiêp tục làm cách mạng dưới nền chuyên chính vô 
sản, kiên trì đường lôi, phương châm và chính sách cách mạng 
xã hội chủ nghĩa mà Mao Chủ tịch đã quy định cho chúng ta, 
thì chúng ta sẽ đập tan được sự chông đôi của kẻ thù giai câp, 
xóa dần từng bước những dâu vêt đó, không ngừng giành được 
thắng lợi mới. Sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của chúng ta ngày 
nay đang ở trong một hình thê hêt sức tôt đẹp, đang trên đà 
vươn lên phơi phới, nó tương phản rõ nét với tình cảnh nội 
bộ chia năm xẻ bảy, bị khôn quẫn cả trong lẫn ngoài của bọn 
đê quôc và đê quôc xã hội. Vân đề lý luận do Mao Chủ tịch vừa 
nêu ra ắt sẽ làm cho chúng ta nhận thức sâu hơn nữa về lý 
luận cũng như về thực tiễn nhiệm vụ lịch sử của nền chuyên 
chính vô sản và phương pháp để hoàn thành nhiệm vụ đó, sẽ 
xúc tiên mạnh mẽ việc củng cô nền chuyên chính vô sản, xúc 
tiên cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tiên vào chiều sâu và đà 
phát triển công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xúc tiên sự ôn 
định và đoàn kêt trong cả nước. Những người cộng sản Trung 
Quốc lòng đầy tin tưởng, giai câp vô sản và nhân dân cách mạng 
Trung Quôc lòng đầy tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 


20 


họ đang đoàn kết nhật trí khí thẻ hừng hực lao vào cuộc đầu tranh 
chồng và ngăn ngừa chủ nghĩa xét lại. Lịch sử cách mạng Trung 
Quộc là lịch sử cùa nhân dân cách mạng trải qua chặng đường 
đầu tranh khúc khuỳu tiền tới thắng lợi, và cũng là lịch sử của 
bọn phản động trải qua nhiều phen đọ sức đi đền diệt vong, 
Đúng như sự tổng kết của Mao Chủ tịch: “*Ở Trung Quốc, 
từ năm 1911 sau khi bọn vua chúa bị đánh đồ, thì bọn 
phản động nào cũng đều không thề lên nắm quyền lâu 
đài được nữa. Lâu nhất cũng chẳng qua là 20 năm 
(Tưởng Giới Thạch), nhân đân nồi lên chống lại, thì 
hẳn cũng đã nhào đồ. Tưởng Giới Thạch do đã lợi 
dụng sự tỉn cậy của ông Tôn Trung Sơn đối với hắn, 
rồi lại mở trường quân sự Hoàng Phố, góp nhặt một 
số đông bọn phản động mà ngoi lên được. Khi hắn 
quay lại chống Cộng thì hầu như toàn bộ giai cấp địa 
chủ và tư sản đều ủng hộ hắn, lúc đó Đảng Cộng sản 
lại chưa eó kinh nghiệm, cho nên hắn đã tạm thời đắc 
thế và hý hửng. Nhưng trong 20 năm ấy hắn chưa hề 
giành được thống nhất, đã nồ ra cuộc chiến tranh giữa 
hai đảng Quốc— Cộng. cuộc chiến tranh giữa Quốc dân 
đảng với các phe phải quân phiệt, cuộc chiến tranh 
Trung—Nhật và sau hết là cuộc nội chiến lớn trong 4 
năm, hắn đã phải chuồn ra một số hải đảo. Nếu ở Trung 
Quốc xảy ra cuộc đảo chính của bọn phái hữu chống 
Cộng, tôi dứt khoát là chúng cũng không được yên ồn, 
và rất có thề bị chết non, bởi vì tất cả những người 
cách mạng đại diện cho lợi ích của trên 909% số dân 


21 


không thề nào tha thứ cho chúng được.?? “Kết luận là: 
tương lai sảng sủa, đường đi quanh co, vẫn là hai câu 
cũ ấy." Chúng ta hãy dũng mãnh tiên lên theo phương 
hướng và con đường do Mao Chủ tịch chỉ dẫn! 


(Đăng trên tạp chí «Cờ đỏ› sô 3 năm 1975) 


22 


(#42 xa (0109 ˆ 


! * ` Hử Lẻ > 
‹ ` 
- ẳ : % 
“.- ` 
` 
' ' + 
ˆ ¬ s 
„ "ˆ 
` + ` k 
` ` 
= l 
v 
‹LỔ ` 
kŠ -.3 
7 ~.4 
` *°Ẳ 
+ “ ° x v 
^ : : 
-ẫẮ. .® ‹ . 
-v 
` ˆ ^^ ° 
» - » 
sà- 4 : ‹ 
>.. s&‹-ˆ› : 
“ *« ~ * si: sã 
4. — ki * .^- ° V2 


-_ 


: ° `- 
` 
| Ị 
| x 
| 


VN80.00622 


